CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 


Doc Lap - Tu Do - Hanh Phtic 


HOP DONG THIET KE - XAY DUNG WEBSITE 


- Can clr vao Bé luat Dan su s6 33/2005/QH11 ngay 27/06/2005 cua nu6éc 
CHXHCN Viét Nam, duoc Quéc hdi théng qua ngay 14/06/2005. 


- Can clr vao Ludt Thuong mai s6 36/2005/QH11 ngay 14/06/2005 cua 
nuoc CHXHCN Viét Nam. 


- Can clv vao nhu cau cua khach hang va kha nang dap ting cua Céng ty 
MediaZ Agency trong viéc cung caép Phan mém Quan tri néi dung 
website. 
H6m nay, ngay 20. thang 01. nam 2022. ching t6éi gom co: 

I. CONG TY SERENITY BEAUTY & NAIL SPA 

Dia chi : 1874 Hard Rd, Columbus, OH 43235 

Dién thoai : (614) 553-7304 

(sau day goi tat la “Bén A”) 


Il. CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG MEDIAZ 


Dia chi : Tang 2, Toa nha Halo, 666/10/1 duong 3/2, 
Phuong 14, Quan 10, HCM. Viét Nam 

Dién thoai : 0934540404 

SO tai khoan : 900139179 

MG tai : VP Bank H6 Chi Minh 

Ma so thué : 0106579570 

Nguoi dai dién : Ong BUI THANH BINH 


Chite vu : GIAM DOC 


(sau day goi tat la “Bén B”) 


Tai day, hai bén thong nhat ky két Hop dong voi cac diéu kién va diéu khoan 
nhu sau: 


DIEU 1: NOI DUNG & TRI GIA HOP DONG 


N6oi dung ctia Hop déng duoc quy dinh tai Phu luc 01 cua hop dong va la 
phan khéng thé tach roi cla Hop dong nay. 


Phi dich vu ctia Bén B cho viéc xay dung, cai dat va chuyén giao Phan mém 
dugc tinh tong cong_la 10..000.000 (Tri gia hop déng bang chu: MUOT 
TRIEU DONG CHAN) bao gom: 

- Phi xay dung website : 8.000.000 VND 

- Hosting : (1000.MB ) : 2.000.000. VND / 12 thang 


- Dang ky & duy tri tén mién quéc té : 300.000 VND / 12 thang ( mién phi 
12 thang dau ) 


DIEU 2: THOI GIAN XAY DUNG PHAN MEM 
Bén B co nghia vu xay dung, hoan thién, cai dat va chuyén giao Phan mém 
cho Bén A trong thoi han 8 ngay (kh6ng bao gm cac ngay tht 7, Chu nhat 


va ngay lé). Thoi gian bat dau thuc hién duoc tinh ké tly ngay ky két Hop 
dong. 


DIEU 3: PHUONG THUC THANH TOAN 


3.1 Bén A thanh toan cho BénB 100 % gia tri hop dong ngay sau khi hop 
dong duoc ky két. 


3.2 Bén A thanh toan hét s6 tién con lai khi website hoan chinh nghiém thu. 


3.3 Sau khi Bén A thanh toan xong, Bén B sé xuat hoa don GTGT 100% hop 
dong. 


3.4 Bén A thanh toan cho Bén B bang hinh thirc: Tién mat hoac chuyén 
khoan. 


DIEU 4: NGHIEM THU & DUY TRi WEBSITE 


4.1 Trén co so website cua Bén A da duoc Bén B hoan tat xay dung, hai bén 
cung ky két bién ban nghiém thu hop dong, va Bén B dua website van hanh 
trén moi trudng Intenret. (Trong vong 15 ngay ké tir ngay Bén B gti bién 
ban nghiém thu néu nhu Bén A khong co phan héi nao thi xem nhu da d6éng 
y nghiém thu website) 


4.2 Website duoc bao hanh trong thoi gian 36 thang. 
4.3 Trong truong hop Bén A muon mé rong tang thém m6t sé tinh nang hay 


chuong trinh moi cho website (nhu thém ngon ngt,, thém module .v.v.) hop 
dong hoac thoa thuan sé duoc lap dua theo cac yéu cau phat sinh cia Bén A. 


DIEU 5: QUYEN LOI VA TRACH NHIEM CUA BEN A 
A. QUYEN LOI: 


5.1 Yéu cau bén B thuc hién dung tién d6 va chat luong céng viéc da trong 
hop dong nay. 


5.2 Thu hoi toan bo dt liéu ma bén A da giao cho bén B, déng thoi yéu cau 
bén B xoa bo toan bé dir liéu da sao luu vé noi dung, hinh anh va Website 
thuoc so hitu cua bén A tai hé thong may tinh cua bén B khi hop dong nay 
duoc thanh ly. 


5.3 Khoi kién bén B néu phat hién Bén B cung cap thong tin, ndi dung cua 
Website cho bat ky bén thw ba nao. 


B. TRACH NHIEM: 


5.1 Cung cap cho Bén B so do website (sitemap), file noi dung thong tin va 
file hinh anh dé xay dung website kém theo yéu cau thiét ké chi tiét. 


5.2 Chiu trach nhiém vé tinh xac thuc cua cac thong tin gidi thiéu, quang 
cao trén website cua minh. Tuan tht cac quy dinh phap luat vé quyén sé 
hitu céng nghiép, ban quyén. 


5.3 Tuan thu theo dung cac quy dinh cla Nha nuéc vé str dung dich vu 
Internet va cac diéu khoan quy dinh trong hop déng nay. 


5.4 Bao vé mat khau, quyén quan ly théng tin ctla website trong su6ét thoi 
gian st dung. 


DIEU 6: QUYEN LOI VA TRACH NHIEM CUA BEN B 
A. QUYEN LOI 
6.1 Yéu cau bén A cung cap day du thong tin, tai liéu dung han. 


6.2 Yéu cau bén A thanh toan thém cac chi phi phat sinh do nhu cau hoac 
do loi cua bén 


B. TRACH NHIEM: 


6.1 Trén co so yéu cau thiét ké cua Bén A, Bén B hoan thanh viéc thiét ké 
va dua website lén hé thong Internet ding theo thoi gian duoc théa thuan, 
(ké tt ngay nhan duoc day dt néi dung thong tin do Bén A cung cap khéng 
ké thoi gian chinh stra giao dién). 


6.2 Dam bao thiét ké dat yéu cau vé ky thuat va my thuat, dam bao su hoat 
dong thong suot va lién tuc cua Website, tuan thu cac théa thuan trong hop 
dong. 


6.3 Nhanh chong giai quyét cac khiéu nai cla Bén A vé chat luong dich vu 
trong pham vi trach nhiém cua Bén B, bao dam chat luong dich vu, bao tri 
hé thong dinh ky. 


6.4 HO tro ky thuat va huong dan Bén A thuc hién thao tac xt ly thong tin 
trén website. 


6.5 Bén B cam két khong dé 16 bat ct thong tin, tai liéu, hinh anh nao cta 
bén B khi kh6ng duoc su cho phép cua bén A. 


6.6 Néu nhu co su co xay ra trong thoi gian bao hanh, bén B phai khac phuc 
cho bén A trong thoi gian som nhat (ttr 8 dén 24h). 


6.7 Sau khi hoan thanh san phaém bén B sé giao cho bén A mot CD chiua noi 
dung san phaém géc. Bén A co thé dung san phaém do dé cap nhat, stra chita 
néu nhu san phaém dang st dung bi léi. 


6.8 Ké tt ngay ky bién ban nghiém thu va ban giao Bén B khong duoc phép 
truy cap vao trang Quan tri cua Website nay du¢di bat ky hinh thuc nao khi 
chua duoc su cho phép cua Bén A. 


DIEU 7: DIEU KHOAN THI HANH 

7.1 Hai bén cam két thuc hién ding cac diéu khoan cua hop déng, bén nao 
vi pham sé phai chiu trach nhiém theo quy dinh cua phap luat trong qua 
trinh thuc hién, néu c6 vuéng mac gi thi hai bén cht déng thuong luong giai 
quyét trén tinh than hop tac, ton trong lan nhau. Néu hai bén khong tv giai 
quyét duoc sé thong nhat chuyén vu viéc téi Toa Kinh té Toa an nhan dan 
Thanh pho Ha N6i dé giai quyét. 


7.2 Hop dong nay duoc lap thanh 02 ban co gia tri pha ly nhu nhau, moi bén 
gitr 01 ban va co hiéu luc trong ké tt ngay ky. 


Dai dién Bén A Dai dién Bén 
B 


PHU LUC 01 


( La b6 phan khong thé tach roi cua hop déng kinh té S6: 170409/HD- 
TTV) 


Quang cao website chi phi: 10.000.000 VND (Tri gia hep déng bang 
chi: MUOT TRIEU DONG CHAN) 


( CHI TIET DA DUOC 2 BEN THONG NHAT QUA FILE BAO GIA) 
1. Céng viéc trién khai: 


a. Thiét ké va lap trinh website theo cau tric luxserenitybeauty.com. Gom 
cac module co ban sau: 


+ Trang chu 
+ Gidi thiéu 
+ Dich vu 


+ San phaém 


+ Tuyén dung 

+ Khach hang 

+ Lién he 

Va Bén A co thé thém duoc cac module chttc nang & menu ngang duoi dang 
noi dung thong tin sao cho phu hop voi bén A. Lién két truc tiép voi 
Facebook Messenger dé tu van cho khach truy cap website 

Thong tin, hinh anh trong website cé thé hoan toan thay déi tuy bién 
Website bao gom 1 ng6én ngit: Tiéng Anh 

b. Thiét ké banner,lam flash,thay d6i mau sac, ... theo y tuéng ctia bén A. 
c. Bién tap ndi dung cua website do bén A cung cap 

d. Huéng dan bén A quan tri ndi dung website 

e. Ban giao va nghiém thu website 

f. Quang ba website: ( Tu van hé tro ) 


Website luxserenitybeauty.com sé duoc quang ba mién phi bang cac cong 
cu sau : 


- Quang cao banner trén trang chu cua bén A, cac trang do bén B thiét ké , 
trén trang bao dién tt Viét Nam & Quoc Té 


- Quang cao bang hé théng Email Marketing : website cia Bén A sé duoc 
gti thong bao tdi hé thong list mail véi hon 1,3 triéu email trong nuéc va 
ngoai nuoc. 


- Dang ky Website vao cac cong cu tim kiém toan cau. 


Dai dién Bén 
A Dai dién Bén B 


